Ngành kinh doanh trà sữa đã trở thành một ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. 
Quán trà sữa không chỉ đáp ứng nhu cầu thức uống của khách hàng mà còn mang đến trải nghiệm thú vị và 
không g1an trẻ trung, sôi động. Trong quá trình xây dựng thương hiệu và tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, 
đồng phục đóng vai trò quan trọng. Hiện nay, nhu câu may áo thun quán trà sữa ngày càng tăng cao. Chủ 
quán nhận thấy giá trị quảng cáo và nhận diện thương hiệu mà đồng phục mang lại, cũng như sự thống nhất 
và chuyên nghiệp mà nó tạo ra trong mắt khách hàng. 


lÑ: 
L... 


— = 


Phân loại xưởng may áo thun quán trà sữa 
Phân loại xưởng may áo thun quán trà sữa có thể được tiễn hành theo các tiêu chí sau: 


Phân loại theo quy mô: 


Xưởng may lớn: Đây là những xưởng có quy mô sản xuất lớn, có khả năng đáp ứng nhu cầu may 
số lượng lớn áo thun cho quán trà sữa. Xưởng này thường được trang bị các thiết bị và công nghệ 
hiện đại để sản xuất hàng loạt. 

Xưởng may nhỏ: Đây là những xưởng có quy mô nhỏ, thường là doanh nghiệp gia đình hoặc cơ SỞ 
sản xuất nhỏ. Xưởng này thường chuyên sản xuất trong số lượng nhỏ hoặc đặt hàng theo yêu cầu 
cụ thê của quán trà sữa. 


Phân loại theo chất liệu vải: 


Áo thun cotton: Đây là loại chất liệu thông dụng và phố biến cho áo thun. Chất liệu cotton thường 
mềm mại, thoáng khí và dễ vận động, phù hợp với môi trường làm việc trong quán trà sữa. 

Áo thun polyester: Chất liệu polyester thường có độ bền cao, kháng nhăn và nhanh khô. Loại vải 
này thích hợp cho các quán trà sữa có hoạt động ngoài trời hoặc trong môi trường có độ âm cao. 


Phân loại theo hình thức in ấn: 


In chuyên nhiệt: Phương pháp ¡in chuyên nhiệt thường được sử dụng để in hình ảnh, logo hoặc 
thông điệp trên áo thun bằng cách chuyên nhiệt từ một bản in sang vải. Đây là phương pháp in ấn 
linh hoạt và cho phép tái tạo hình ảnh chỉ tiết. 

In silk-screen: Phương pháp in silk-screen hoạt động bằng cách chuyên mực qua lỗ nhỏ trên một 
khuôn in để tạo ra hình ảnh trên áo thun. Phương pháp này thích hợp cho việc in số lượng lớn áo 
thun với màu sắc đơn giản. 


Sự lựa chọn phân loại xưởng may áo thun quán trà sữa phụ thuộc vào nhu câu và yêu cầu cụ thể của quán, 
nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và thể hiện đúng thông điệp mà quán muốn truyền tải tới khách hàng. 


Xem thêm: Top 20+ Mẫu Áo Thun Quán Cafe, Trà Sữa Đẹp - HOT Nhất 


Các yếu tố cần quan tâm khi lựa chọn xưởng may áo thun quán trà sữa 


Khi lựa chọn xưởng may áo thun cho quán trà sữa, có một số yếu tố quan trọng cần được quan tâm đề đảm 
bảo chât lượng sản phâm và sự hài lòng của khách hàng. Dưới đây là những yêu tô cân xem xét: 


Chất lượng sản phẩm: Đây là yếu tố quan trọng nhất khi chọn xưởng may áo thun. Kiểm tra chất 
liệu vải, đường may, in ấn và hoàn thiện sản phẩm đề đảm bảo chất lượng cao, không bị nhăn, phai 
màu hay bong tróc. 

Kinh nghiệm và uy tín của xưởng may: Lựa chọn xưởng may có kinh nghiệm và uy tín trong ngành 
may mặc. Xem xét các dự án đã hoản thành, đánh giá từ khách hàng trước đó, đảm bảo xưởng may 
có khả năng đáp ứng yêu cầu và thời gian giao hàng đúng hẹn. 

Khả năng tư vấn và thiết kế: Xưởng may nên có khả năng tư vấn và thiết kế áo thun phù hợp với 
mục đích và phong cách của quán trà sữa. Điều này bao gôm việc lựa chọn chất liệu vải, màu sắc, 
hình ảnh và logo, nhằm tạo nên sự nhận diện thương hiệu riêng. 

Phạm vi dịch vụ: Xem xét phạm vi dịch vụ mà xưởng may cung cấp. Bao gồm số lượng tối thiêu 
cho mỗi đơn hàng, khả năng in ấn đa dạng, cung cấp mẫu thử, và hỗ trợ sau bán hàng như chính 
sách đổi trả hoặc bảo hành. 

Giá cả hợp lý: So sánh giá cả giữa các xưởng may để đảm bảo bạn nhận được sự cân đối giữa chất 
lượng và giá trị. Tuy nhiên, không nên chỉ quan tâm đến giá rẻ mà bỏ qua chất lượng sản phẩm. 
Thời gian giao hàng: Xem xét thời gian giao hàng của xưởng may để đảm bảo rằng đồng phục sẽ 
được hoàn thành và giao đúng hẹn, tránh tình trạng chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh của quán trà sữa. 


Lựa chọn xưởng may áo thun quán trà sữa đúng và tin cậy sẽ giúp quán có được những sản phâm chất 
lượng và đồng phục đẹp mắt, góp phần thúc đầy hình ảnh và tạo sự chuyên nghiệp cho quán. 


Xem thêm: Top 10 Mẫu Đồng Phục Quán Cafe, Trà Sữa Đẹp Nhất Hiện Na 


Quy trình mua áo thun quán trà sữa 


Quy trình mua áo thun cho quán trà sữa thường bao gôm các bước sau: 


Xác định yêu cầu: Đầu tiên, quán trà sữa cần xác định yêu cầu về áo thun, bao gồm số lượng, màu 
sắc, kích thước và thiết kế mong muốn. Yêu cầu này có thể được xác định dựa trên phong cách và 
thương hiệu của quán. 

Tìm kiếm nhà cung cấp: Quán trà sữa có thể tìm kiếm nhà cung cấp áo thun thông qua các kênh 
trực tuyến, địa điểm địa phương hoặc thông qua đề xuất từ người quen. Quan trọng là xem xét uy 
tín, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà cung câp. 

Liên hệ và yêu cầu báo giá: Sau khi tìm được nhà cung cấp phù hợp, quán trà sữa sẽ liên hệ và yêu 
cầu báo giá cho việc mua áo thun. Trong yêu cầu này, cung cấp thông tin chỉ tiết về yêu cầu áo 
thun và số lượng cần mua. 

So sánh và lựa chọn nhà cung cấp: Dựa trên báo giá và các yếu tố khác như chất lượng, thiết kế, 
chính sách đổi trả và thời gian giao hàng, quán trà sữa sẽ so sánh và lựa chọn nhà cung cấp phù 
hợp. Quan trọng là cân nhắc giữa chất lượng và giá trị để đảm bảo sự hài lòng của quán và khách 
hàng. 

Thỏa thuận và thanh toán: Sau khi chọn nhà cung cấp, quán trà sữa sẽ tiến hành thỏa thuận các điều 
khoản và điều kiện mua hàng. Điều này bao gồm các yêu cầu về số lượng, mẫu áo thun, màu sắc, 
thiết kế và thời gian giao hàng. Sau đó, quán trà sữa sẽ thực hiện thanh toán theo hình thức đã thỏa 
thuận với nhà cung cấp. 


Giao hàng và kiểm tra chất lượng: Nhà cung cấp sẽ tiến hành sản xuất áo thun theo yêu cầu và thời 
gian đã thỏa thuận. Sau khi hoàn thành, áo thun sẽ được giao hàng cho quán trà sữa. Quán trà sữa 
nên kiêm tra chât lượng của áo thun đê đảm bảo răng chúng đáp ứng yêu câu và mong đợi. 


Quy trình mua áo thun quán trà sữa yêu câu sự cân thận trong việc xác định yêu câu, tìm kiêm và chọn nhà 
cung câp phù hợp, thỏa thuận và kiêm soát chât lượng sản phâm. Băng cách chú ý đên các bước này, quán 
trà sữa có thê đảm bảo mua được áo thun chât lượng và phù hợp với thương hiệu của mình. 


Vì sao nên may áo thun trà sữa tại Xưởng May DONY 


May áo thun trà sữa tại Xưởng May DONY có một số lợi ích sau: 


Chất lượng sản phẩm: Xưởng May DONY tự hào là một trong những xưởng may hàng đầu, đảm 
bảo chất lượng sản phâm cao. Họ sở hữu đội ngũ công nhân lành nghề và sử dụng các công nghệ 
may hiện đại đề tạo ra áo thun chất lượng, đảm bảo sự bền bỉ và đẹp mắt. 

Thiết kế đa dạng: Xưởng May DONY cung cấp nhiều lựa chọn thiết kế áo thun, từ màu sắc, họa 
tiết cho đến logo và thông điệp ¡n ấn. Quán trà sữa có thê tùy chỉnh thiết kế để phù hợp với thương 
hiệu và ý tưởng riêng. 

Chất liệu vải chất lượng: Xưởng May DONY sử dụng các loại vải chất lượng cao như cotton, 
polyester và vải kỹ thuật khác. Điều này đảm bảo áo thun có sự thoáng mát, dễ chịu khi mặc và độ 
bên cao sau nhiêu lần giặt. 

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp: Xưởng May DONY có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, 
sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn về thiết kế, chất liệu, màu sắc và các yêu cầu khác của quán trà sữa. Họ 
sẽ làm việc cùng quán trà sữa để đảm bảo rằng áo thun được sản xuất đúng theo mong đợi. 

Giá cả hợp lý: Xưởng May DONY cung cấp giá cả cạnh tranh và hợp lý cho việc may áo thun. 
Quán trà sữa có thể nhận được áo thun chất lượng cao với giá trị tốt, đồng thời tiết kiệm được chỉ 
phí sản xuất. 


e_ Thời gian giao hàng linh hoạt: Xưởng May DONY cam kết giao hàng đúng hẹn và linh hoạt với 
yêu cầu của quán trà sữa. Điều này giúp quán trà sữa có thể chuẩn bị áo thun cho nhân viên và sự 
kiện một cách thuận tiện và kỊp thời. 


Tổng quan, may áo thun trà sữa tại Xưởng May DONY mang lại sự tin cậy về chất lượng sản phẩm, sự đa 
dạng trong thiết kế, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và giá cả hợp lý. Quán trà sữa có thê tin tưởng rằng áo 
thun sẽ đáp ứng được yêu cầu và mang lại sự chuyên nghiệp cho nhân viên và thương hiệu của mình. 


¬ 


D€SMY 


LIÊN TỤC PHÁT TRIÊN 


CÔNG TY CỎ PHÀN QUÓC TÉ DONY 
(DONY INTERNATIONAL CORPORATION) 


CHÍNH SÁCH CHÁT LƯỢNG 


. Làm mọi việc đúng ngay từ đầu 


. Sản xuất sản phẩm đúng 100% so với mẫu 


l 
2 
3. Sản xuất trước tiền độ 5% thời gian 
4 


. Hoàn tiền 100% trong 24h nếu không hoàn 
thành hợp đông khi khách hàng yêu cầu 


Tuyệt đối giữ bí mật thông tin khách hàng 
Tuyệt đối không dùng hàng giả, hàng nhái 


Chỉ sử dụng nguyên vật liệu biết rõ nguồn 
gốc, chất lượng 


Kiểm tra 100% sản phẩm trước khi giao hàng 


Tôn trọng khách hàng, xem khách hàng là 
cố đông, là thầy, là bạn. 


10. Trao cho khách hàng sự yên tâm tuyệt đối 


Xưởng may áo thun quán trà sữa đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị thương hiệu. Bằng cách 
tạo ra áo thun độc đáo và chất lượng, xưởng may giúp quán trà sữa tạo dựng một hình ảnh chuyên nghiệp 
và gắn kết với khách hàng. Áo thun quán trà sữa không chỉ là một bộ trang phục, mà còn là một biểu tượng 
đại diện cho thương hiệu. 


Đối với các chủ quán trà sữa, khi lựa chọn xưởng may áo thun, cần lưu ý một số điểm quan trọng. Đầu tiên, 
họ nên chọn xưởng may có uy tín và kinh nghiệm trong ngành may mặc. Điều này đảm bảo chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ tốt. Tiếp theo, chủ quán cần đặt hàng theo yêu cầu chỉ tiết, bao gồm thiết kế, chất liệu, 
màu sắc và kích thước. Bên cạnh đó, nên xem xét giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng linh hoạt để đảm 
bảo sự thuận tiện và đúng hẹn. 


Với sự hỗ trợ của xưởng may áo thun, các chủ quán trà sữa có thể tạo ra một hình ảnh thương hiệu độc đáo 
và chuyên nghiệp, tạo sự nhận diện và tăng tính cạnh tranh. 


Liên hệ: 
Mi Địa chỉ văn phòng và xưởng may 1 
e  C2/IF Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, HCM ( Kế bên khu công nghiệp Vĩnh Lộc A) 
Mi Địa chỉ xưởng may 2 
e  §3 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. HCM 
Mi Xưởng in thêu 
se 8 Thép Mới, Phường 12, Tân Bình, TP.HCM 
E& Email: dongphuc(@dony.vn 
®> Tư Vấn Viên 
Ms. Mỹ Linh 


se  Tell/ WhatsApp/ Zalo: +84938 842 123 
se - Eqạ Email: mylinh@dony.vn 


